TĨNH LẶNG 
Thơ VIÊN MINH 


Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn — 2018 


Viên Minh 


ề 
$ 
F¿ 
Ũ 


LỜI NGỎ 


Từ lâu nhóm Phật tử Đà Nẵng chúng tôi đã có tâm nguyện xuất bản một tập thơ của Thầy Viên Minh mà chưa đủ thuận 
duyên. Nhân hôm Thầy về Đà Nẵng có tặng chúng tôi tập thi kệ CỨ ĐỂ MÂY BAY do sư cô Pháp Hỷ sưu tập và ấn hành 
nội bộ thì tâm nguyện trên lại trở về hiện thực. 


Được sự cho phép của Thầy và sự nhiệt tình hỗ trợ của sư Tánh Thuận, cô Pháp Hỷ, chị Thùy Chung, Chơn Phúc, Huyền 
Hậu, Phong Linh, Minh Nguyên, Minh Nhiên, Tuệ Phương, Thi Hiên, Ý Thảo, Mallika v.v. cùng các anh chị em Công ty Cổ 
phần in và Dịch vụ Đà Nẵng, việc xin cấp giấy phép xuất bản và in ấn đã được tiến hành thuận lợi. 


Ngoài 40 bài sẵn có trong tập thơ Tĩnh Lặng xuất bản tại Pháp đã lâu, chúng tôi còn chọn thêm một số bài mang tính thơ 
hơn là kệ trong tập Cứ để mây bay cho thêm phần phong phú (phần kệ chúng tôi sẽ xuất bản sau). Và suýt nữa thì chúng 
tôi đã bỏ sót bài Gọi tên Huyền Không của Thầy, một bài thơ có tính thi ca với nhiêu âm điệu, màu sắc hòa lẫn những 
cảm xúc sâu lắng đã đi vào lòng mọi Phật tử ngưỡng mộ chùa Huyền Không Lăng Cô — một thời vang bóng. Chúng tôi ai 
nấy đều tự phổ nhạc rồi hát khe khẽ hoặc ngâm nga theo cảm xúc của mình: 

Huyền Không Huyền Không 

Gọi tên lần đầu 


Chùa tranh nho nhỏ 


Đồi mây cỏ hoang 


Huyền Không Huyền Không 
Gọi lần cuối cùng 

Vang từ vô thỉ 

Vọng đến vô chung... 


Chùa Huyền Không Lăng Cô tuy đơn sơ mộc mạc nhưng thân thiết như từng hơi thở hòa cùng mỗi giọt máu qua tim. Đó 
chính là tình huynh đệ giữa Thầy với các sư thúc...như một bức tranh hòa quyện những gam màu cực kỳ giản dị mà lại 
rất mực đậm đà đã trở thành ấn tượng sâu sắc luôn sống mãi trong lòng những ai đã từng một lần viếng thăm am thiền 
giữa chốn mây sương này...Thế mà rồi có một ngày Thầy đã phải: 


Gởi lại Huyền Không biển trời lồng lộng 
Gởi lại hiên chùa bóng dáng thiền sư 
Gởi lại am tranh kinh chiều đồng vọng 
Giã biệt lên đường gót mộng phiêu du! 
Để rồi: 

Thiền thất của thầy 

Chừ tặng cho mây 

Thân thầy vô trụ 


Rày đó mũi đây... 


Bài thơ trên đây như một lời tiên tri chính xác...và đúng là Thầy đã rày đây mai đó - hầu như đi khắp Đông Tây — để chia 
sẻ cùng những ai hữu duyên với tỉnh thần thiền “tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha” hồn nhiên, trong sáng ngay trong 
cuộc sống thật giản dị bình thường: 


Nói làm thường thận trọng 

Luôn trọn vẹn chú tâm 

Lắng nghe quan sát rõ 

Đến đi pháp lặng thầm. 

Thơ thầy nhẹ nhàng, trong sáng, giản dị mà uyên thâm như Thiên đề nguyệt là bài thơ mà chúng tôi vô cùng yêu thích: 
Viễn viễn phong đầu phi 

Vong xứ điểu vô quy 

Hốt phùng thiên để nguyệt 

Quy hà, quy hà vi? 


Con chim cô đơn bay giữa bầu trời giông bão như loài chim Hải Âu đã tìm thấy nẻo về ngay nơi tận cùng viễn xứ...và chợt 
ngộ ra rằng: 


Nhiên! Khứ lai hề 
Thiên thu giủ mộng! 


Vâng! Tất cả pháp duyên sinh đều là như huyễn mà cũng như chân! Nên chúng tôi vẫn mong các bạn đón nhận tập thơ 
nầy với những nụ cười thật hồn nhiên, dung dị như chính những vần thơ rất hiền hòa và Tĩnh lặng của Thầy. 


Trân trọng! 
Đà Nẵng, giữa mùa An cư 2018 


Hựu Huyền và nhóm Phật tử Đà Nẵng 


Tương tâm thi thủy thanh trần sái 
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn. 


HT. Thích Quảng Thạc 


Chuyển tiếng hải triều lòng tỉnh mộng 
Đem thơ tịnh thủy rửa bụi trần. 


Viên Minh dịch. 


Hạnh nguyện 


Sư chèo thuyền đi đâu? 
Ta chèo ra biển cả 

Đâu không là biển cả 

Sao phải nhọc công chèo? 
A hai 

Đâu không là biển cả 


Ngại chi ta chẳng chèo.. 


Phù vân 

Ra đi khắp bốn phương trời 

Tìm ai mỏi gót muôn đời còn xa 

Ta về gặp lại tình ta 

Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân. 
Thơ trên cát 

Viết bài thơ trên cát 

Cơn sóng vỗ xóa đi 

Vô tình đâu nhớ được 


Mình viết bài thơ gì. 


Đúng ngọ 

Ta không biết đâu suối nguồn An Lạc 
Sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa 
Ta không biết đâu bến bờ Diệu Giác 


Đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa. 


Chúc Xuân 1 

Chúc cho năm mới thật bình yên 

Tự tại thong dong chẳng muộn phiền 
Xuân đến xuân đi Tâm tịch tịnh 


Pháp sanh pháp diệt Tánh thường nhiên. 


Lặng lẽ 


Xin trả chim đôi cánh 
Đôi cánh nhẹ bay xa 
Ta trở về lặng lẽ 


Một mình ngắm mây qua. 


Glọt mưa 

Giọt mưa nào trên đá 
Cho rêu mọc càng xanh 
Giọt nào nghiêng bờ lá 


Giọt nào thoáng long lanh. 


Ngủ quên 

Ngủ quên bên bờ suối 

Mặt nước chảy về đâu 

Sớm mai nắng qua đầu 


Chim kêu choàng tỉnh dậy. 


Kiếp phù du 

Ta vốn từ thiên thu 
Đứng bên bờ giác ngộ 
Nhưng yêu đời bể khổ 


Ta chọn kiếp phù du. 


Cánh hạc 

Ta xin làm cánh hạc 
Bay vút tận trời cao 
Chở nguồn vi diệu pháp 


Về thắp sáng trăng sao. 


Nhớ nắng 


Nắng trốn sau đồi thông 
Chiều đuổi theo không kịp 
Nhớ nắng chiều chạnh lòng 


Để hoàng hôn mênh mông 


Rong chơi 1 

Đón Hè sang ta hóa thành hoa nắng 

Khi Đông về ta là hạt mưa rơi 

Giữa mùa Xuân ta dệt màn sương trắng 


Chợt Thu về ta theo gió rong chơi 


Thuyền trăng 
Thuyền ai quên bến đậu 
Lânh đênh một mình trôi 
Có chở ai không rứa? 


Không, chỉ ánh trăng thôi. 


ˆ^ 


Cứ để mây bay 
Kìa mây giăng trên núi 
AI Xuống cho thầy hay 
ƠI Mà thầy đang ngủ 


Thôi cứ để mây bay... 


Mẹ 

Mẹ ơi, con thưa nhé! 
Con muốn mãi muôn đời 
Là đứa con nhỏ bé 


Vòi vĩnh mẹ « mẹ ơi! » 


Chúc Xuân 2 

Chúc Xuân : năm mới được an khang 
Vạn sự hanh thông hưởng phúc nhàn 
Vui Đạo đẹp Đời luôn tự tại 


Minh Tâm kiến Tánh mãi bình an. 


Nhớ hoàng hôn 

Nhớ Huyền Không đạo và thơ 

Nhớ dòng suối nhỏ bên bờ mây xanh 
Nhớ con chim hót trên cành 


Nhớ hoàng hôn đã mấy lần hoàng hôn. 


Mới tỉnh khôi 


Gà con đã nở rồi 
AI Chào bé của tôi! 
Khu vườn này cho bé 


Một ngày mới tỉnh khôi. 


Ơ kìal 

Gió lay bụi trúc vàng 
Bên thềm hoa nắng vỡ 
Ơ kìa! Giàn phong lan 


Một cành hoa mới nởi 


Thong dong 

Con thuyền nhỏ thong dong 
Khua mái nhẹ theo dòng 

Sư vỗ thuyền ca hát 


Âm ba vọng hư không. 


Huyền Không 


Đêm nghe tiếng suối rì rào 
Trăng vàng trải bóng lối vào thiền viên 
Bình minh nắng dọi vào hiên 


Cành phong lan nở nhụy viền sương mai. 


Đôi bờ 

Nhân duyên quả báo trùng trùng 
Trả vay vay trả quả tùng theo duyên 
Mê thì khổ não triền miên 


Ngộ ra mới biết ưu phiền bởi đâu... 


Chia tay 

Chia tay xin tiễn nụ cười 

Nước non còn đó tình người còn đây 
Trăng sao dẫu cách trùng mây 


Bờ kia tĩnh mặc bến này như nhiên. 


Giã biệt 


Gởi lại Huyền Không biển trời lồng lộng 
Gởi lại hiên chùa bóng dáng thiền sư 
Gởi lại am tranh kinh chiều đồng vọng 


Giã biệt lên đường gót mộng phiêu du. 


Cúng dường 

Nguyền trọn kiếp mây sương 
Hóa làm hương cúng dường 
Hằng hà sa cát bụi 


Vô biên cõi diệu thường. 


Sơn đào 

Sơn đào trước sân nở rộ 
Cành hoa trắng quá bất ngờ 
Gió rừng còn nghe giá lạnh 


Ô hay xuân đến bao giờiI 


Vô thanh 


Cuồng phong bão tố ngất trời 


Khúc vô thanh vẫn ngàn đời vô thanh. 


Chúc Xuân 3 

Chúc mừng xuân mới thắm mai lan 
Mọi sự an nhiên, sống nhẹ nhàng 
Trên dưới thuận hòa vui Tết đến 


Trong ngoài êm ấm đón Xuân sang. 


Vườn thanh tâm 

Đá tĩnh lặng nằm nghe suối chảy 
Đất cần cù ươm ngọn cỏ xanh 
Cầu đi liễu đứng rủ mành 


Thảo đình ngồi tụng lời kinh sớm chiều. 


 Ú— ssạo: 
Nụ cười 


Nụ cười 

Người đi còn lại nụ cười 

Cho yêu thương nối tình người ngàn sau 
Cho cây đơm lá xanh màu 


Cho trăng sáng mãi nhịp cầu thủy chung. 


Tình thâm 

Về thăm lại Huyền Không 
Ta nghe rộn trong lòng 
Qua đèo mây gió quyện 


Đong đưa hạt nắng hồng 


Nẻo lên đồi am vắng 
Chân ta nhẹ bước mau 
Chùa trong yên lặng quá 


Thôi vòng ra ngã sau 


Giàn phong lan còn đó 
Hoa điểm mấy nụ vàng 
Hương len vào trong gió 


Theo ngàn mây mênh mang 


A đây rồi trà thất 
Lối đi tay vượn cong 
Cỏ hoa thơm bờ đá 


Trông lên núi chập chồng 


Vườn sau cây xanh mướt 
Giàn đậu trái thật xinh 
Bên mấy cành hoa mướp 


Nắng chiều nhẹ lung linh 


Có bóng ai thấp thoáng 
Chen tiếng nói vọng vào 
A, chào huynh, chào đệ 


Bỏ cuốc xuống đã nào! 


Huynh vào trong chút đã 
Đệ cất mấy chùm khoai 
Rẫy mình năm ni khá 


Nên có sẵn khoai hoài 


Đêm đông trăng vẫn sáng 
Ngồi nghe đệ ngâm thơ 
Bỗng đâu quên ngày tháng 


Thời gian qua như mơ 


Rồi một chiều mưa gió 


Ta từ giã Huyền Không 


Tình thâm chưa nói hết 


Nghĩa nặng vẫn bên lòng. 


Tao ngộ 

Bên bờ suối vô vi 
Trăng lên chờ ta đó 
Ngàn xưa từ ngàn xưa 


Chưa một lần trăng lặn 


Ta đi vào viễn xứ 
Trăng đưa lối ta về 
Trùng khơi muôn bến mộng 


Nên ta vẫn còn mê 


Trăng Huyền Không mở hội 
Hương lan ngát bên đồi 
Mây ngàn phương về hội 


Giờ tao ngộ đến rồi 


Quê hương vẫn là đây 
Trăng vẫn mảnh trăng này 
Ngàn sau ngàn sau nữa 


Lồng lộng giữa trời mây. 


Âm thanh 
Hình như thoảng một tiếng đàn 
Chợt ngân vang đó chợt tan bao giờ 


Chợt đâu một tiếng chơ vơi 


Nu huyền chi 


Nụ huyền chỉ 
Mùa xuân nào có đến 
Mùa xuân nào có đi 
Lòng ta hoa nở mãi 


Thơm ngát nụ huyền chỉ. 


Lắng nghe 1 

Hãy lắng nghe bước chân 
Bước chân qua thời gian 
Thời gian vô sở trụ 


Chân bước hề thênh thang. 


Tỉnh mộng 

Ba cõi lầm mê tâm tịch tịnh 

Một đời sanh tử tánh thường như 
Sớm mai thấy nụ hoa hồng nở 


Nhẹ gót trần sa mộng tỉnh rồi. 


Khúc vô thanh 


Con chim nhỏ trên cành 
Đang hát khúc vô thanh 
Chim chi mà lạ rứa 


Có phải chim hoàng anh? 


Long lanh 

Một chùm râu xanh xanh 
Nằm yên bên góc đá 
Chừ xuân hay là hạ 


Sương điểm giọt long lanh. 


Dặm trình 

Mục đích có sẵn rồi 

Nào phải vọng xa xôi 

Dặm trình thong dong bước 


Hoa trắng nở ven đồi. 


Yêu thương 

Phật ngự giữa lòng ta 
Cho yêu thương nở nụ 
Trái tim hằng hà sa 
Xin tặng cõi Ta bà. 
Cuộc lữ 

Nếu mai mốt còn vào ra sinh tử 
Bước thăng trầm đâu sá kể nguy nan 
Nếu giờ đây vẫy tay chào cuộc lữ 


Cát bụi này xin trả lại trần gian. 


Chúc Xuân 4 


Năm mới ngày mỗi mới 
Tâm tỏa sáng lung linh 
Thấy pháp thường như thị 


Tịch tịnh giữa hư vinh. 


Thống tay 

Trăng khi tròn khi khuyết 
Đời có khổ có vui 

Thống tay vào cuộc thế 


Cớ chi phải ngậm ngùi? 


Thì ra 

Thì ra Vạn Pháp bất sinh 

Chỉ là giọt nắng lung linh vô thường 
Thì ra tâm vốn tỏ tường 

Chỉ là một thoáng vấn vương bui trần 
Thì ra Tâm-Pháp nào phân 

Chỉ là tưởng thấy phù vân đi về 

Thì ra Bờ Giác Bến Mê 


Chỉ là hoa đốm, bốn bề Chân Không! 


Chân như 

Ai trong cõi mộng đi về 

Thấy chân như giữa bờ mê diệu thường 
Luân hồi huyễn hóa mù sương 


Hải âu phi xứ qua đường tử sinh. 


Lạ thường 

Dốc mòn lên sơn thượng 
Một buổi sáng còn sương 
Bên cội tùng trăm trượng 


Đóa hoa nở lạ thường. 


Tùng 


“Phong lai sơ trúc 

Phong khứ nhi trúc bất lưu thanh” (*) 
Đời người một thoáng mong manh 

Vô tâm tùng đứng vươn cành thản nhiên 


(*) Trích từ ”Thái Căn Đàm” của tác giả Hồng Ứng Minh. 


Lắng nghe 2 

Phúc thay ai biết trở về 

Lắng nghe trọn vẹn cơn mê cuộc đời 
Nghe trong sâu thẳm trùng khơi 

Khúc vô thanh vẫn tuyệt vời tinh nguyên! 
Như thị 

Có chút đắng chút cay 

Cho đời thêm hương vị 

Dù thăng trầm đổi thay 


Pháp tánh vẫn như thị. 


Một thoáng 

Một thoáng hiện chân như 
Vỡ tan bao vọng tưởng 
Như bắt gặp thái hư 


Giữa trùng trùng duyên khởi. 


Tâm như 

Nếu mắt con đã bệnh 
Nhìn hoa đốm lăng xăng 
Thì mặc tình hoa đốm 


Tâm như mỉm nụ cười. 


Xuân 1 


Xuân qua xuân lại đến 
Tuổi đời ngày một già 
Chỉ tâm còn trẻ mãi 


Ngắm trời đất bao la. 


Vô tự kinh 

Đọc kinh vô tự khỏi lo âu 

Chữ nghĩa, văn hoa chỉ khổ sầu 
Nếu biết tùy duyên, tâm rỗng lặng 


Nào ngờ thuận pháp, tánh thâm sâu. 


Mê - Tỉnh 

Khi mê bản ngã muốn thành 

Dụng công, nỗ lực cố hành ngày đêm 
Tỉnh ra chẳng bớt chẳng thêm 


Ngay đêm pháp vốn êm đềm tịch nhiên! 


Tương giao 

Ta ngủ yên rừng sâu hoa lá rũ 

Ta mỉm cười chim hót gọi bình minh 
Ta bước đi ngàn vì sao lấp lánh 


Ta đợi chờ rêu cỏ mọc quanh chân. 


Sinh - Tử 

Bảy mươi, chưa phải « cổ lai hy » 
Sống chết, thiền cơ, khỏi nghĩ nghì 
Sinh, mãi thong dong nhờ thuận pháp 


Tử, thường tự tại bởi tùy duyên. 


Vị thầy 

Cuộc đời là vị thầy 

Dạy biết bao chân lý 
Chính nước mắt vơi đầy 


Là những lời khai thị. 


Mê - Ngộ 

Mê đời nên mới chán đời 

Không mê không chán thảnh thơi cõi lòng 
Khi tâm thanh tịnh sáng trong 


Bờ mê bến giác thong dong đi về. 


Tâm hoa 


Khi hoa Tâm đã nở 
Sáng tỏa khắp mười phương 
Khi tấm lòng rộng mở 


Vô lượng nghĩa yêu thương. 


Xuân 2 

Khi Đông giá lạnh qua 
Mùa Xuân hồng chợt đến 
Vạn pháp vẫn trong ta 


Ta chính là vạn pháp! 


Tự do 

Ngay nơi sinh tử Niết bàn 

Ngay nơi huyễn hóa an nhàn thảnh thơi 
Ngay nơi góc bể chân trời 


Thấy vầng trăng vẫn sáng ngời mười phương. 


Như 

Một phen buông hết ngôn từ 

Buông luôn cả một chữ như trên đầu 
Thong dong thực tại nhiệm mầu 


Niết bàn, sinh tử...biển đâu khác gìI 


Rỗng lặng 

Tức Tâm, tức Phật cớ sao tu 

Do Ngã, do Nhân mới vẫn mù 

Rỗng lặng Tâm Như thường tịch tịnh 


Sáng trong Tánh Biết mãi thiên thu. 


Tiễn đưa 


Con xuống núi, với hành trang giản dị 
Thầy tiễn đưa duy chỉ một nụ cười 

Con cứ đến cứ đi tình lặng lẽ 

Dẫu muôn trùng đâu phải đã xa xôi 

Cứ vào đời với trái tỉm rộng mở 

Lòng chân thành, tỉnh thức giữa tha nhân 
Tuy cuộc đời nhiều thăng trầm biến đổi 


Tâm sáng ngời vẫn thấy pháp như chân. 


Vị tha 

Mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ 

Ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai 
Rồi nếu một mai có người cần đến 


Xin nguyện lót đường đưa khách vãng lai. 


Hoa Tâm 

Hoa nào cũng đẹp cũng xinh 

Hoa Tâm khai mở, Tuệ Minh sáng ngời 
Thì ra vạn pháp tuyệt vời 


Khi Tâm thanh tịnh, Đất Trời viên dung. 


Vô Môn Xứ 

Hẹn gặp Vô Môn Xứ 

Giữa pháp giới muôn trùng 
“Như Lai ngự Không Trú 


Nên ngự ở Vô Cùng”. 


Xuân 3 

Xuân về hoa đua nở 
Xuân đi hoa lại tàn 
Sự đời đâu cũng thế 


An nhiên mới Niết bàn. 


Không 

Lăng xăng tra cứu nghĩa “không” 

Muôn đời chẳng gặp mất công kiếm tìm 
Trở về tâm trí lặng im 


Bỗng nghe tiếng hót con chim gọi đàn. 


Chỉ là 

Chỉ là mưa vẫn cứ rơi 

Chỉ là lá rụng tơi bời trước hiên 
Chỉ là chẳng ngộ chẳng thiền 


Chỉ là tâm chẳng đảo điên kiếm tìm. 


An nhiên 


Mỗi khi xúc phạm việc đời 
An là không động không rời tự tâm 
Nhiên là giản dị uyên thâm 


Thong dong tự tại, lặng thầm, vô ngôn. 


Hẹn cõi ba ngàn 

Ta có hẹn nhưng quên rồi ngày tháng 
Cuộc tao phùng xin trả lại thời gian 
Ta có đến một phương trời lãng đãng 


Tựa hồ như đã hẹn cõi ba ngàn (*) 


(*) Tam thiên đại thiên thế giới 


Nhẫn 

Trải qua những bước thăng trầm 
Mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu 
An nhiên giữa cuộc bể dâu 


Khổ đau nhẫn được đạo mầu chẳng xa. 


Tánh biết 


Như hư không rỗng lặng 
Vô ngại, tự viên dung 
Tánh biết thấy vạn pháp 


Vô thỉ đến vô chung. 


Xuân 4 

Xuân chẳng đến chẳng đi 
Chỉ tùy duyên ứng hiện 
Muôn tướng đều xả ly 


Xuân trong lòng bất biến. 


Minh 

Tâm bình pháp cũng bình 
Tâm sinh pháp liền sinh 
Sống tùy duyên thuận pháp 


Tâm pháp thảy đều minh. 


Vô sự 


Học đạo quý vô tâm 
Làm, nghĩ, nói, không lầm 
Sáng trong và lặng lẽ 


Giản dị mới uyên thâm. 


Tùy duyên thuận pháp 

Chết đi cái ngã rộn ràng 

Tâm không muôn việc nhẹ nhàng thảnh thơi 
Lăng xăng uổng phí một đời 


Sống tùy thuận pháp tuyệt vời biết bao! 


Bến giác 

Bước vân du biết nơi nào dừng lại 

Gieo duyên rồi Chân tính tự hoa khai 
Không — Thời gian nào cũng phải nhạt nhòa 


Nơi Tỉnh Giác vẫn muôn đời Bất Tử 


Thế gian ơi, đời vẫn là cuộc lữ 
Bước đi — về như huyễn cũng như chân 
Thấy Niết bàn trong sinh tử phù vân 


Ai ngờ được bờ mê là bến giác. 


Vỡ òa 

Từ độ luân hồi ta có ta 

Nên chỉ say đắm cõi Ta bà 

Chừng khi tỉnh giấc, « ồ cơn mộng! » 


Sinh tử xưa nay chợt vỡ òa. 


Bấy giờ 

Bao giờ bản ngã rời xa 

Bấy giờ mới thấy đời là cuộc vui 
Bao giờ bặt tiếng khóc cười 


Bấy giờ mới đúng là người thong dong. 


Minh tâm 


Xuân, hạ, thu, đông 
Bốn mùa thay đổi 
Chỉ có trong lòng 


Rỗng lặng sáng trong. 


Đang là 

Chỉ một thoáng đang là 
Cũng tròn đầy tự tánh 
Mới biết cõi Ta bà 


Vốn vẫn là tịnh lạc. 


Rong chơi 2 

Sinh tử, Niết bàn hề, ta thảnh thơi, 
Khổ vui, thành bại hề, pháp tuyệt vời 
Lo nghĩ, ưu phiền hề, chi cho khổ 


Thong dong tự tại hề, cứ rong chơi. 


Hồn nhiên 


Không thêm không bớt sống hồn nhiên 
Tánh giác dung thông mọi não phiền 
Tâm vốn sáng trong luôn tịch chiếu 


Pháp thường thanh tịnh mãi uyên nguyên. 


Vô đề 

Có sinh ắt có tử 

Ngay đó thấy bất sinh 
Hồn nhiên nhìn cuộc lữ 


Hơn tụng ngàn biến kinh. 


Tặng sinh nhật 

Ai xưa vào mộng tử sinh 

Để bao năm tụng tờ kinh vô thường 
Chừng mai sau mộng tỏ tường 


Đốt tờ kinh nguyện cúng dường tử sinh. 


Đạo mầu 


Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu 
Sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu 
Buông hết một phen đừng luyến tiếc 


Ai hay ngay đó thấy đạo mầu. 


Tặng mây 
Thiền thất của thầy 
Chừ tặng cho mây 
Thân thầy vô trụ 


Rày đó mai đây. 


Mặt trời tâm 

“Ông mặt trời” muôn thuở 
Tưởng ở tận đầu xa 

Chợt thấy ông thức giấc 


Mới biết ông trong nhà. 


Hữu sự 

Nói làm thường thận trọng 
Luôn trọn vẹn chú tâm 
Lắng nghe quan sát rõ 


Đến đi pháp lặng thầm. 


Tâm nguyện 

Dẫu có long đong suốt vạn đời 

Vui cùng đại chúng khắp muôn nơi 
Chúng sinh còn đắm trong biển khổ 


Đâu nỡ riêng mình hưởng thảnh thơi. 


Tâm kinh 

Chuông chùa vọng điểm thu không 

Mái chiều vương nhẹ, thong dong nẻo về 
Tâm kinh độ thoát bờ mê 


Ung dung bến giác, tình quê dạt dào. 


Vốn như 

Bỏ Tông, về lại chính mình 

Bỏ Dòng, bỏ Phái, bỏ Kinh ngôn từ 
Ngay đây thấy pháp vốn như 


Tuyệt không sở đắc: Vô Dư Niết bàn! 


Sắc thu 

Mùa thu nhuộm ánh sắc vàng 

Gió heo may nhẹ mênh mang đất trời 
Sắc thu mây nước tuyệt vời 


Hồn thu phẳng phất muôn lời chân kinh. 


Gọi tên Huyền Không 
Huyền Không Huyền Không 

Gọi tên lần đầu 

Chùa tranh nho nhỏ 


Đồi mây cỏ hoang 


Huyền Không Huyền Không 
Giọt máu tim ta 
Yêu từng hơi thở 


Ngày qua ngày qua 


Huyền Không Huyền Không 
Dòng suối trong xanh 
Chờ trăng qua ngõ 


Giọt nắng long lanh 


Huyền Không Huyền Không 
Trời nước mênh mông 
Yêu đàn chim nhỏ 


Ngủ yên ngủ yên 


Huyền Không Huyền Không 
Mẹ ru lời kinh 
Con ơi hãy ngủ 


Sá gì tử sinh 


Huyền Không Huyền Không 
Xin chào vô cùng 
Thuyền ta bỏ bến 


Đi vào vô biên 


Huyền Không Huyền Không 
Xin gọi tên người 
Cỏ, cây, rêu, đá 


Muôn loài vô danh 


Huyền Không Huyền Không 
Đừng nhớ tên nhau 
Cho tình yêu mãi 


Ngàn sau ngàn sau 


Huyền Không Huyền Không 
Gọi lần cuối cùng 
Vang từ vô thỉ 


Vọng đến vô chung. 


hững bài thơ Hán văn 
và Thủ bút 


Thích Quảng Thạc 


Những bài thơ Hán văn và Thủ bút của HT. Thích Quảng Thạc 


?hương 


Biệt nhất phương 
Đáo tận yên hà xứ 

Hồi đầu biệt nhất phương 
Mục tiền sơn thủy hạo 


Nguyệt hiện thảo đầu sương. 


Đến chơi tận cõi khói sương 

Ngoảnh đầu cách biệt một phương mây trời 
Nước non hút mắt xa vời 

Sương đầu ngọn cỏ sáng ngời giọt trăng. 


(MĐTTA) 


Thong dong lên cõi yên hà 

Quay lưng giã biệt mù sa phương nào 
Non xanh nước biếc tiêu dao 

Lung linh trăng hiện trên màu cỏ sương. 


(Ngọc Quế) 


Khói mây lên tận cõi xa 

Ngoảnh đầu khuất biệt bao la một trời 
Nước non trước mắt tuyệt vời 

Lung linh sương cỏ hiện ngời vầng trăng. 


(Nguyễn) 


Đối vẫn thiên 


Song tiền đối vãn thiên 
Phong vân các tự nhiên 
Hạc đề cô thanh hưởng 


Tiệm tiệm dạ u uyên. 


Ngắm chiều hôm bên cửa 
Gió mây trời như nhiên 
Cô liêu rơi tiếng nhạc 
Đêm dần sâu thẳm hơn. 


(MĐTTA) 


Ngoài song ráng đỏ phương chiều 

Mây nương gió nhẹ miền phiêu diêu nào 
Trong êm tiếng hạc vút cao 

Nghe hoàng hôn vỗ cánh vào tịch dương. 


(Ngọc Quế) 


Trước song đối bóng trời tà 
Như nhiên mây gió thoảng qua mơ màng 
Vọng về một tiếng hạc vang 
Hoàng hôn dần nhẹ buông màn tịch liêu. 


(Nguyễn) 


để ng! nyệt 


Thiên đề nguyệt 
Viễn viễn phong đầu phi 
Vong xứ điểu vô quy 

Hốt phùng thiên để nguyệt 


Quy hà, quy hà vi? 


Xa xa đầu gió nổi 

Chim lạc lối quên về 
Chợt gặp vầng trăng cũ 
Về chi nữa mà về! 


(MĐTTA) 


Chim bay theo gió ngàn phương 
Về đâu gió hỡi cố hương xa vời 
Bỗng dưng trăng sáng một trời 
Mới hay đâu cũng là nơi quê nhà. 


(Tâm Mãn - Ngọc Quế) 


Xa xa trước gió cùng bay 


Con chim lạc xứ chẳng quay đầu về 
Chợt nhìn vầng nguyệt trời quê 
Về đâu, ừ nhỉ, đâu về nữa chỉ. 


(Nguyễn) 


Gió đưa chim đi xa 

Biệt xứ kiếp không nhà 
Chợt nhìn trăng đáy nước 
Về đâu nữa chỉ ta? 


(Nguyễn Nhất Chi) 


Hứa nhất thiên 


Vấn quân kim hà xứ 
Mang mang thiên địa biên 
Thùy tri thời tái kiến 


Chỉ tín hứa nhất thiên. 


Nơi chân trời góc bể 
Bạn vàng ở phương nao 
Biết bao giờ gặp lại 

Tín hứa hẹn trăng sao. 


(MĐTTA) 


Hỏi người giờ ở nơi đâu? 

Mênh mang mây nước một màu viễn khơi 
Bao giờ gặp lại người ơil 

Chỉ xin hẹn một phương trời mà thôi. 


(Tâm Mãn - Ngọc Quế) 


Hỏi người nay ở chốn nào 

Mênh mông trời đất xa bao bến bờ 

Gặp lại nhau biết bao giờ 

Một phương trời hẹn chẳng mờ niềm tin. 


(Nguyễn) 


Tựu khai 


Đào trung xuân mãn diện 
Xuân trung đào tự khai 
Hà tất quân vị báo 


Vô đào xuân bất lai. 


Không đào, Xuân chẳng đến 
Cớ chị bạn lắm lời 

Trong Đào, Xuân trăm về 
Trong Xuân, đào tỉnh khôi. 


(MĐTTA) 


Trong mùa Xuân có hoa đào 

Trong hoa đào có dạt dào mùa Xuân 
Việc gì người mãi phân vân 

Không hoa đào chắc mùa Xuân chẳng về. 


(Ngọc Quế) 


Trong đào Xuân rạng rỡ 
Trong Xuân, đào sum sê 
Rằng xin người chớ nói 
Không đào, Xuân chẳng về. 


(Nguyễn) 


Mi nh trả 


Minh trần 

Vô minh hà biệt minh 
Ly trần hựu đồng trần 
Bất tri vân hà đạo 


Vi thánh diệc vi nhân 


Tối mê, sáng suốt nào phân 

Rời trần lại phải cùng trần đó thôi 

Đạo thẳm sâu, khó mở lời 

Làm người, làm thánh chẳng rời biệt nhau. 


(MĐTTA) 


Tối tăm còn ánh nắng trời 

Xa trần nào phải là rời trần đâu 

Nói gì với đạo nhiệm mầu 

Làm người, làm thánh cũng gần gũi thôi. 


(Ngọc Quế) 


Tối kề bên sáng đó thôi 

Rời trần hồ dễ xa xôi với trần 

Nói sao hết ý Đạo chân 

Làm người, làm thánh vốn gần gũi nhau. 


(Nguyễn) 


Vô minh, minh cũng một vần 

Rời trần ta lại vào trần thong dong 

Biết đâu diệu hữu chân không 

Làm người, làm thánh cũng đồng chữ tâm. 


(Tác giả) 


Tuyết Chỉ 


Du thưởng Bửu Long viên 
Tuyết Chi hoa mãn thiên 
Huyền lâm quang lãnh địa 


Phong lai báo thượng nguyên. 


Dạo thăm vườn cảnh Bửu Long 

Tuyết chi đóa đóa kết bông trắng trời 
Cõi thiền đất lạnh sáng ngời 

Gió đưa tin báo đến thời Dương Xuân. 


(MĐTTA) 


Dạo bước lên vườn Bửu Long 

Thấy Tuyết Chi nở trắng mênh mông đồi 
Rừng thiền tỏa ánh rạng ngời 

Gió về khẽ nhắc hương trời thượng nguyên. 


(Ngọc Quế) 


Vườn Bửu Long dạo chơi 
Tuyết Chi nở rợp trời 
Thượng nguyên tin gió báo 
Rừng thiền đất lạnh ngời. 


(Nguyễn) 


Sinh tử sự 


Nhất niên dĩ khứ 
Vô thỉ hà tăng 

Nhất niên đương lai 
Vô chung hà giảm 
Sinh tử sự hề 

Mạc tư mạc vấn 
Kim cổ vị tằng 


Hữu cá bất như. 


Một năm ngày tháng qua đi 

Cõi vô thỉ có thêm gì nữa chăng 
Một năm nữa, cõi nhân hoàn 
Trong vô chung có suy tàn chi đâu 
Chuyện tử sinh lẽ nhiệm mầu 
Đừng han hỏi, chẳng lo âu chỉ mà 


Xưa nay sống chết như là 


Bình thường sinh tử ai mà không qua. 


(Ngọc Quế) 


Một năm cũ tàn 

Quá khứ nào thêm 
Một năm mới sang 
Tương lai đâu bớt 
Sống chết vốn dĩ 
Chuyện của trần gian 
Thôi đừng lo nghĩ 
Cũng chớ hỏi han 
Xưa nay ai kê 

Chưa hề liên quan! 


(Nguyễn) 


Khứ lai 


Hữu lai nhi khứ 
Hữu khứ lai hề 
Hữu lai nhỉ lai 
Hữu khứ khứ hề 
Tri chỉ bất lai 

Tri chỉ bất khứ 
Nhiên khứ lai hề 


Thiên thu giả mộng. 


Muốn về lại mãi đi xa 

Người đi chợt thấy quê nhà vẫn đây 
Có người về, cuộc sum vầy 

Người đi đi tận chân mây cuối trời 
Biết ra chỉ một cuộc chơi 


Không lai không khứ thảnh thơi đi về 


Thong dong bờ giác bến mê 
Muôn đời ảo mộng, đi về như nhiên. 


(Tâm Mãn - Ngọc Quế) 


Có đi rồi đến 

Chừ đến lại đi 

Có đến mà đến 

Chừ đi mà đi 

Biết chăng chẳng đến 
Biết chăng chẳng đi 
Là chừ đến đi 

Nghìn năm mộng ảo 


Như nhiên đến đi. 


(Nguyễn) 


Hà xứ lai 


Nhất điểm hoàng hoa phát 
Tiện kiến thu thời tai 
Phong trung nhất hồ điệp 


Bất tri hà xứ lai. 


Một nụ hoa vàng nở 
Thu đến rồi, ô hay! 

Cánh bướm từ trong gió 
Biết phương nào về đây! 


(MĐTTA) 


Đóa hoa vàng nở sáng nay 

Ôi chao! Thu ngát bên ngoài dậu hương 
Gió lay cánh bướm qua vườn 

Làm sao biết được tự phương nào về. 


(Ngọc Quế) 


Nở xinh một nụ hoa vàng 
Ô hay, trông đã thu sang bao giờ! 
Gió vờn cánh bướm phất phơ 


Phương nào chẳng rõ bất ngờ tới đây. 


(Nguyễn) 


